Top Lưu Ý Khi Đặt May Đồng Phục Học Sinh 


NHỮNG TIÊU CHI KHI ĐẶT MAY DONG 
PHUC HỌC SINH 


Ngoài việc thúc day su đồng bộ giữa các học sinh, đồng phục học sinh hiện đại còn 
phục vụ nhiều mục đích bao gồm làm nổi bật những đặc điểm độc đáo của trường 
dé phân biệt với các tó chức khác, tạo ra một hình ảnh tích cực và môi trường học 
tập thuận lợi cho học sinh. Khi đặt hàng đồng phục học sinh, điều quan trọng là các 
trường phải tuân thủ các tiêu chí cụ thé để đảm bảo chất lượng và chức năng. Trong 
bài viết này, DONY sẽ phác thảo những cân nhắc chính mà các trường nên tính đến 
khi đặt may đồng phục học sinh với sự hướng dẫn của DONY. 
Tầm Quan Trọng Của Đồng Phục Học Sinh 
e Đồng phục thể hiện nét đặc trưng của ngôi trường, là cách dé “làm đẹp” và 
quảng bá hình ảnh đơn vi. 
e Đồng phục học sinh có logo, thông tin khóa học... giúp dé nhận biệt thông tin 
cơ bản của từng học sinh. 
• Mang đông phục tao ý thức, lôi sinh hoạt nê пёр và nguyên tac cho học sinh. 
e Tạo sự bình đăng và gan kêt trong học sinh, xây dựng môi trường học tập hòa 
đông và thân thiện... 
>>> Đề xuất tham khảo: Top Các Mẫu Áo Khoác Đồng Phục Học Sinh Đẹp Nhất 
Tiêu Chí Đặt May Đồng Phục Học Sinh 
Mcnát liệu 
Một trong những yếu tó cần quan tâm khi đặt may dong phục học sinh cấp 1, cấp 
2, cap 3, trường quốc tê là chat liệu. Chat vai lý tưởng cân dam bảo các yêu cau: 
. Dé phù hợp nơi có khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam thì chất liệu phải có khả 
năng thâm hút tôt. Tránh các chât liệu có nguy cơ thâm hút ngược (dê gây 
kích ứng да). 


e Lira tuôi học sinh vôn năng động, vì vậy đông phục làm từ chat liệu vai có 
giãn tôt, độ bên cao là điêu kiện quan trọng. 


e Chat liệu ít nhăn, it xù lông dé trang phục luôn gọn gang, chin chu. 


„ „ DONY 
EVER GROWING 


Chọn chất liệu vai có khả năng thắm hút tốt, vận động thoải mái 
Việc chú trọng chất liệu may đồng phục học sinh còn thể hiện được sự quan tâm 
của nhà trường đối với học sinh. Các loại vải lý tưởng dé may đồng phục học sinh là 
vải cotton, vải kate, kaki... 


>>> Dé xuát tham kháo: Cách chon vái may đồng phục phù hợp 


Bính thẩm mỹ 


Ngoài chất vải thì yếu tó thẩm my cũng được chú trọng khi đặt may đồng phục 
học sinh. Vậy thê nào được хет là bộ dong phục dam Бао tính thâm тӯ cho hoc 
sinh? Đó là: 


‹ _ Thiết kế phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, môi trường, văn hóa dân tộc. 
e _ Thiết kế thé hiện được đặc trưng của nhà trường. 

e Mau sắc hài hòa, ấn tượng. 

• Form dáng dep. 

‹ Duong may chin chu, sắc nét. 

e Chi tiết in thêu sắc sao, rõ ràng... 


DONY 
VER GROW 
\ 


Мау đồng phục học sinh cần lưu ý chi phí phải đi đôi với chất lượng 


Khi may đồng phục học sinh, đừng chỉ quan tâm đến yếu tó đắt — rẻ, hãy cân nhac 
xem giá thành may in đồng phục có thực sự hợp lý với chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ nhận được. Đồng thời, chi phí, bảng giá may đồng phục học sinh cần được cân 
nhắc dựa trên ngân sách của trường, ý kiến của phụ huynh... 


Dé giảm thiêu chỉ phí may quan áo dong phục học sinh thi nhà trường nên 
tìm chọn các xưởng in may đông phục có chính sách chiét khâu ưu dai. 


Ито: gian 


Dé kip giao đông phục cho học sinh trước thời diém khai giảng nên ưu tiên chon 
các xưởng may có công suât may lớn kèm theo cam kêt giao đơn đúng hẹn. 


Don vi sán xuát dóng phuc hoc sinh 


г" 
а" 
my 
= 


Chọn xưởng ¬ đồng phục học sinh uy tín 


Cuối cùng cần chọn được đơn vị may đồng phục uy tín làm đối tác. Đây là tiêu chí 
giúp nhà trường sở hữu các sản phẩm dong phục thiết kế ấn tượng, phù hop, độ bên 
cao; dam bao giá cả hop ly, dung só lượng, dung thời gian giao hàng, các chính 
sách đổi trả chu đáo... 


Bảng Giá Đặt May Đồng Phục Cho Học Sinh Ở Đâu Uy Tín, Chuyên Nghiệp 


DONY là công ty có nhiễu năm kinh nghiệm trong linh vực may dong phuc cho hoc 
sinh. Don vi hiện là đối tác tin cậy của nhiều trường học trên cả nước gôm: Trưởng 
mam non, tiểu học, THCS, THPT, trường Quốc tế, trường đào tạo nghé, .... Đỗi 
với DONY, cung cấp đồng phục chuẩn chất lượng, giá hợp lý, đúng thời gian là mục 
tiêu hoạt động hàng đầu. 


Lý do nên đặt may đồng phục học sinh ở DONY: 


Đầu tư mạnh mẽ về ý tưởng thiết kế đồng phục, tạo sự đột phá và riêng biệt 
cho từng đơn vi. 

Thiết kế mẫu — may mẫu — gửi mẫu tận nơi miễn phí, thiết kế dựa trên yêu cầu 
của khách hàng. 

Quy trình may in được tối ưu hóa, công nhân lành nghề — đảm bảo tiến độ 
hoàn thành đơn hàng. 

Dong phục đáp ứng các yêu cầu: form dáng chuẩn, chat vải bền — thâm hút tốt 
— co giãn tốt, đường may đẹp, chỉ tiết їп thêu sắc sảo. 

May in đồng phục học sinh trọn gói, không qua trung gian: đảm bảo chi phí 
rẻ tận gốc. 

Nhận may dong phục chi từ 50 sản phẩm. 


Trên đây là những tiêu chí cần lưu y khi đặt may đồng phục cho học sinh. Hy 
vọng thông tin được DONY cung câp sẽ giúp các trường học đặt được dong phuc 
dep, bén, gia tốt. Liên hệ DONY qua hotline 0906718123 — 0938842123 dé được tư 
vấn, báo giá cụ thể khi cần may đồng phục học sinh. 


SÓ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THỜI GIAN А 
(VNĐ/BO) (NGÀY) KHUYÉN MÃI 


Bằng giá rõ rằng. minh bạch tai Xưởng may Dony 


Đúng giá 


CHI CÓ ТАТ HOÀN TIÊN 
/ Đúng hen 7 100.0 


Y Đúng chất wong 


CÔNG TY CÔ PHAN QUỐC TE DONY 


(OCA мтеама тома CORPORATION) 


CHÍNH SÁCH CHÁT LƯỢNG 

1. Lam moi việc đúng ngay tử dau 

2. Sản xuất sản phẩm đúng 100% so với mẫu 

3, Sản xuất trước tiên độ $% thời gisa 

4. Hoàn tien 100% trong Mh néu không hoàn 
thánh hợp động khi khách hàng yéu cấu 

5. Tuyệt đôi giữ bí mật thông tín khách hàng 

6. Tuyết đôi không dung hang giá, hang nhái 

. Chí sử dụng nguyên vật liệu biết rẻ nguồn. 

cóc. chất lượng 
8. Kiểm tra 100% зап phẩm trước khí gino hàng 


9. Tên u lưng bang, sem khách hang lá 
cô đông, là tháy, lá bạn. 


10. Trae cho khách hang sy yên tim tuyệt đôi 


+ 


nun ољ вау SO с 
сч) HENAO 
‚үп 


| 
¿DON SI 
PHAM GUANG АМН 


Cam kết đâm bảo chất tượng của xưởng may Dony 
Báo giá may đồng phục — Cam kết chất lượng tại DONY 
Nguồn: https://dongphuc.dony.vn/tieu-chi-khi-dat-may-dong-phuc-hoc-sinh.html 


